Thiển. sứ Nhất Hạnh. â. 


Sự Tích Quan Âm Hương Tích 


thiền sự Nhất Hạnh kể 


Đức Quan Âm Nam Hải cư trú ở biển Nam Hải. Ngài thường thường 
có mặt ở miền duyên hải Việt Nam. Ngài xuất thân là một cô công 
chúa, tên là Diệu Thiện, nên cũng được gọi là Quam Âm Diệu Thiện. 
Công chúa không phải là người Việt Nam mà là người nước Hưng 
Lâm phía Đông Thiên Trúc. Công chúa có hai người chị. Chị đầu tên 
là Diệu Thanh, chị kế tên là Diệu Âm. Ba chị em đều là những người 
thông minh, hiền lành và có hiếu với cha mẹ. Vua Diệu Trang Vương 
và Hoàng Hậu không có con trai, nên rất cưng quý ba cô công chúa 
này. Không có hoàng tử để nối nghiệp, Vua định tìm phò mã (phò mã 
là con rễ của Vua) cho ba cô công chúa, nghĩ rằng sau này sẽ chọn một 
trong ba người để trao truyền ngôi báu. Hai công chúa Diệu Thanh và 
Diệu Âm, tuy đã đi lấy chồng nhưng vì cung phủ của họ rất gần cho 
nên thỉnh thoảng vẫn còn đến thăm mẹ và em gái. Công chúa Diệu 
Thiện đẹp lắm. Tóc nàng như mây, da nàng như tuyết, miệng nàng 
như sen. Vì là công chúa thứ ba nên nàng thường được dân chúng gọi 
là Chúa Ba. Chúa Ba không ưa cư trú cả ngày trong cung điện. Nàng 
thường xin Vua và Hoàng Hậu đi ra ngoài tiếp xúc với dân chúng để 
xem thần dân của cha nàng sinh sống ra sao, và cuộc đời của họ có 
những vui khổ nào. Vì vậy Chúa Ba biết được nhiều khía cạnh của 
cuộc sống dân dã. Nàng thấy được tình trạng nghèo đói bệnh tật và 
bất công trong xã hội. Cũng như Phật Thích Ca ngày xưa, Chúa Ba 
thao thức muốn làm được một cái gì để cho cuộc đời bớt khổ. Từ thuở 
còn ấu thơ nàng đã biết thương người. Một hôm đi chơi ngoài cửa 
thành với hai chị, Diệu Thiện đã bảo quân hầu đem hết phần bánh và 
phần xôi của mình mà phân phát cho các đứa trẻ đói bên đường. Năm 
đó Diệu Thiện mới có bảy tuổi. Chính Diệu Thiện đã chạy tới và tự 
đưa nằm xôi trên tay của mình cho một em bé gái cùng tuổi, áo quần 
rách rưới và tay chân teo lại vì thiếu ăn. Có lần chính mắt Diệu Thiện 
trông thấy một thiếu phụ với đứa hài nhi của bà trong tay, vừa đi lang 
thang ngoài đường vừa khóc. Đứa bé đã chết vì thiếu thức ăn và 


thuốc men. 


2l Sự Tích Quan Âm Hương Tích 


Từ đó, mỗi lần được phép đi ra cửa thành để chơi, Diệu Thiện thường 
lén đem theo thóc lúa và vải bô trong kho để chia tặng cho những gia 
đình nghèo khổ. Hai chị Diệu Thanh và Diệu Âm bao giờ cũng chiều 
em và không khi nào mách lại điều đó với Vua và Hoàng Hậu. Người 
lính hầu đánh xe ngựa cho ba chị em đi chơi cũng không bao giờ dám 
thóc mách. 


Từ ngày hai chị lớn lên và đi lấy chồng, Diệu Thiện không còn được 
phép đi ra ngoài thành nữa. Nhưng trong trí nàng cảnh tượng nghèo 
khổ và bệnh tật của dân chúng vẫn còn in rõ. Công chúa tự nhủ sau 
này trở thành người lớn mình sẽ cố gắng làm mọi cách để giúp nước 
giúp dân. 


Từ mấy năm nay ngoài thì giờ học hành và thêu may, công chúa chỉ 
biết thơ thần một mình trong hoa viên. Vườn thượng uyển là nơi công 
chúa hay đến dạo chơi và ngồi trầm tư tìm cách cứu khổ cho đời. 


Năm Chúa Ba được tròn mười chín tuổi, Vua và Hoàng Hậu muốn 
tìm người để lập phò mã thứ ba. Một hôm Vua gọi công chúa vào và 
bảo: 


-_ Con đã đến tuổi lấy chồng. Trong triều có nhiều vị quan văn và 
quan võ còn trẻ tuổi, con thấy có ai ưng ý thì cứ cho ta biết, ta sẽ 
chọn người đó. 


Chúa Ba đã từng suy nghĩ về điều này rồi. Nàng quỳ xuống tâu với 
Vua: 


- Con xin phép phụ hoàng cho con xuất gia đi tu. Con không 


muốn lấy chồng. 


Chúa Ba đã nói lên được điều nàng ấp ủ trong lòng từ lâu. Chúa biết 
thế nào là đời sống của một cô công chúa có chồng. Hai chị Diệu 
Thanh và Diệu Âm từ ngày lấy chồng đã trở nên rất bận rộn. Mỗi lần 
đến thăm nàng, họ chỉ ở lại được nhiều lắm là một khắc, và chị em 
không còn có cơ hội cười đùa và dạo chơi trong vườn thượng uyển 
như ngày xưa. Cả ba chị em gần đây đã không còn tiếp xúc được với 
cuộc sống dân chúng bên ngoài nữa. Chúa Ba không để ý tới việc 


3l Sự Tích Quan Âm Hương Tích 


chồng con. Nàng chỉ nghĩ tới việc cứu người và giúp đời. Nàng nghĩ 
rằng lấy chồng tức là tự giam mình vào trong một thế giới nhỏ hẹp. 


Nàng nhớ hồi nhỏ có lần ra khỏi nội thành nàng gặp một ni cô đang 
chăm sóc và rửa ghẻ cho mấy đứa trẻ em. Nàng nghĩ nếu đi tu làm nỉ 
cô thì nàng cũng sẽ có thể gần gũi được những người đau khổ để giúp 


đỡ họ. Vì vậy Diệu Thiện đã tâu với Vua là nàng muốn đi tu. 


Nghe con gái đòi đi tu Vua giật mình. Vua không hiểu được Chúa Ba. 
Vua thường bận rộn việc triều đình cho nên ít có thì giờ gần gũi các 


con. Vua cho là công chúa sinh chứng. Vua bảo Diệu Thiện: 


-_ Cuộc đời của người tu hành cực khổ lắm, con không chịu đựng 
được đâu. Cuộc đời vua chúa là cuộc đời sung sướng nhất trong 
khi cuộc đời của người tu hành là cuộc đời khổ nhất. Con là con 
vua, tại sao lại nghĩ đến chuyện tu hành? Con nên nghĩ lại và 


vâng lời cha. 


Chúa Ba vẫn quỳ dưới gối Vua. Chúa thong thả trình bày cho Vua 
nghe tất cả nỗi lòng của Chúa. Nhưng Vua vẫn không hiểu được Diệu 
Thiện. Vua cho là con gái cứng đầu. Xưa nay, chưa có ai dám trái lời 
Vua như Công Chúa. Vua nổi cơn lôi đình, đòi đem Công Chúa ra 
chém đầu. Hoàng Hậu khóc lạy mãi Vua mới tha. Theo lời khuyên 
của Hoàng Hậu, Vua đày Công Chúa ra vườn thượng uyển, không 
cho Công Chúa sống trong cung điện nữa. Vua nghĩ rằng sau một vài 
ngày sống cảnh màn trời chiếu đất Công Chúa sẽ bỏ ý định xuất gia. 
Mỗi ngày một lần, quân hầu đem ra cho Công Chúa một bát cơm và 


một đĩa muối mè, thức ăn phổ thông của các chùa chiền trong nước. 


Sau một tháng sống ở ngự viên, Chúa Ba vẫn không bỏ ý định xuất 
gia. Nàng còn cảm thấy dễ chịu hơn cả ở trong cung điện. Nàng tập 
thiền tọa và đi thiền hành. Nàng học xử dụng cuốc xẻng và cào để 
chăm bón các khóm hoa và các bụi trúc. Nàng ăn cơm với muối mè rất 
ngon miệng. Hoàng Hiậu và hai chị có tới thăm và khuyên nhủ nàng 
bỏ ý định xuất gia nhưng tâm nguyện nàng vẫn không hề suy suyển. 
Thấy giải pháp đày ra vườn hoa không có hiệu quả, Vua tìm giải 
pháp khác. Vua cho phép Chúa Ba đi tập sự xuất gia tại chùa Vũ Đoài 


4l Sự Tích Quan Âm Hương Tích 


ở kinh đô, và mật lệnh cho Hoà Thượng trú trì chùa này phải bắt 
Chúa Ba làm việc rất nặng nhọc để nàng thối chí. Được Vua cho đi tu 
Chúa Ba mừng rỡ. Nàng được thọ giới tại chùa Vũ Đoài làm ni cô. 
Chùa lớn lắm. Có cả mấy trăm tăng ni. Chúa Ba được ở chung với chư 
Ni bên ni viện. Chúa phải thức dậy lúc ba giờ sáng. Phải chấp tác từ 
ba giờ sáng đến mười một giờ khuya. Phải gánh nước, giã gạo, trồng 
khoai, nấu bếp và rửa chén. Công việc giao cho Diệu Thiện là công 
việc của ba hay bốn người. Các ni cô được lệnh không ai được giúp 
đỡ Chúa Ba. Ngoài công việc chấp tác, Diệu Thiện còn phải học kinh 
và bái sám nữa. Nào Kinh Lăng Nghiêm, nào Luật Sa Di, nào Luận 
Khởi Tín. Công Chúa tìm ra được cách vừa lặt rau vừa học bài, vừa 
cuốc đất vừa ôn kinh. Có mấy ni cô trẻ thấy Chúa Ba làm việc nặng 
quá sinh lòng thương cảm. Họ lén lút giúp Chúa Ba. Khi Chúa Ba ra 
giếng gánh nước, ở nhà họ vo gạo và rửa rau cho Chúa. Khi trở lại 
giếng nước, Chúa Ba đã thấy có hai thùng nước đầy sẵn, chỉ việc gánh 
về. Trong chùa người ta đồn là có rồng tới lấy nước giúp Chúa và có 
chim tới lặt rau thay Chúa. Tuy làm việc suốt ngày nhưng Chúa Ba 
vẫn học thuộc kinh luận như mọi người; có khi lại thông hiểu kinh 
luận hơn mọi người là khác. Sáu tháng trôi qua, không thấy Công 
Chúa nản lòng, Vua lại nổi trận lôi đình. Vua cho là Hòa Thượng trú 
trì đã không tuân lệnh Vua và đã dung túng Công Chúa. Vua truyền 
lệnh đốt chùa. 


Vào một đêm không trăng sao, lúc chư Tăng chùa Vũ Đoài còn trong 
giờ chỉ tịnh, lính nhà Vua tới bao vây chùa rôi phóng hỏa đốt chùa. 
Ngọn lửa bốc cao. Tiếng người la ơi ới. Ni cô Diệu Thiện được một 
bạn đồng tu cho biết là lính của Vua đã được lệnh tới đốt chùa. Ni cô 
chạy ra thì thấy lửa đã cháy lan tới tăng đường. Lính tráng vây quanh 
không cho tăng ni chạy thoát. Họ được lệnh đốt chùa và đốt luôn cả 


mấy trăm tăng ni, trong đó có cả ni cô Diệu Thiện. 


Chúa Ba rơi nước mắt nghĩ rằng vì mình mà tất cả tăng nỉ trong chùa 
đều sẽ bị chết oan. Bà chắp tay lại thành búp sen, tập trung tâm ý và 
cầu cứu tới chư Phật và chư Bồ Tát mười phương. Rồi bà cắn ngón tay 


út cho chảy máu và rẩy giọt máu vào trong lửa. Đột nhiên trên trời có 


5l Sự Tích Quan Âm Hương Tích 


tiếng sấm động và mưa trút xuống ào ào. Lửa tắt. Quân lính nhà Vua 


cũng bị ướt. Họ rút về. Sáng ngày hôm sau, họ tâu tự sự với Vua. 


Vua tức giận tới cực điểm. Vua truyền lệnh bắt lấy Chúa Ba và đem 
chém ngay vào tối đêm hôm ấy tại pháp trường ở ngoại thành. Hoàng 
Hậu van xin đến cách mấy, Vua cũng không bớt giận. Hai công chúa 
Diệu Âm và Diệu Thanh quỳ dưới chân Vua mà khóc lóc đến cách 
mấy, Vua cũng không đổi ý. Dân chúng xôn xao. Tối hôm đó hàng 
chục ngàn người kéo nhau tới pháp trường để cầu nguyện cho Chúa 
Ba. Vua Diệu Trang Vương đích thân tới pháp trường để chứng kiến 
cái chết của cô công chúa mà Vua cho là bất trung bất hiếu. Đèn đuốc 
sáng trưng. Ni cô Diệu Thiện, hai tay bị trói đẳng sau lưng, được hai 
tên lính điệu ra giữa pháp trường. Ni cô thản nhiên niệm Phật cầu cho 
Vua cha thoát khỏi nghiệp báo. Dân chúng vòng trong vòng ngoài 
khóc như ri. 


Đã đến giờ xử trảm. Sau lệnh của trảm quan, ba hồi trống nối lên, 
đõng dạc. Chúa Ba đang quỳ giữa pháp trường, đầu cúi xuống, cổ 
đưa ra, đón chờ lưỡi dao của người đao phủ đang đứng một bên. Hồi 
trống thứ ba vừa chấm dứt, đao phủ thủ vừa đưa chiếc dao sáng 
loáng lên cao thì một trận cuồng phong thổi tới làm tắt hết đèn đuốc ở 
pháp trường. Một con bạch hổ ở đâu phóng tới và gầm lên làm mọi 
người kinh hãi lùi lại. Đao phủ thủ tối tắm cả mặt mày; lưỡi trảm đao 
của ông ta rơi xuống đất nghe keng một cái. 


Khi đèn đuốc được thắp trở lại thì người ta không còn thấy ni cô Diệu 
Thiện ở đâu nữa. Ai cũng nói rằng cọp trắng đã nhảy vào và mang 
Công Chúa đi rồi. 


Bạch Hổ mang Chúa Ba vào rừng, lên núi rồi đi xa, rất xa, vượt biên 
giới nước Hưng Lâm và đi lên miền cao nguyên của một nước lạ. Tới 
một dãy núi, cọp đặt Công Chúa nằm xuống ở một cội cây rồi bỏ đi. 
Chúa Ba thiêm thiếp, nằm mơ thấy mình tới cõi Âm. Nàng được hai 
tên quỷ sứ dẫn đi coi các cửa ngục dưới âm phủ và chứng kiến những 
hình phạt của các tội nhân. Những người này hồi còn sống trên 
dương gian đã làm nên nhiều tội ác nên nay xuống âm phủ bị quỷ sứ 


6l Sự Tích Quan Âm Hương Tích 


hành hình. Người nói đối thì bị kéo lưỡi; người sát nhân thì bị liệng 
vào rừng gươm giáo; người bất hiếu bị đội vòng lửa, người ích kỷ bị 
nhốt suốt ngày đêm trong một căn phòng u tối, người chế tạo buôn 
bán võ khí bị ôm những viên pháo nổ cho tan xương nát thịt; người 
tham lam bị buộc phải ăn những viên sắt nung đỏ; người tàn nhãn bị 
ôm những cột đồng nóng bỏng, da thịt họ cháy xém, làm bay lên một 
mùi khét lẹt. Chúa Ba nghĩ là mình đã chết và hiện hai tên quỷ sứ đầu 
trâu mặt ngựa đang đưa mình tới một nơi nào dưới âm phủ. Tất cả 
những tên quỷ sứ dưới địa ngục đều có vẻ tàn ác; riêng hai tên quỷ sứ 
dẫn nàng đi thì lại rất lễ phép. Chúa Ba lên tiếng hỏi chúng để xem 
chúng đang dẫn nàng đi đâu. Một tên trả lời: 


-_ Bạch Ni Cô, Ni Cô chưa chết đâu. Vua Diêm Vương muốn mời 
Ni Cô xuống thăm cõi Âm cho biết và luôn dịp để Vua được gặp 
gỡ Ni Cô. Chúng con đang đưa Ni Cô đến gặp ngài... 


Một lát sau, Chúa Ba vào đến cung điện thâm nghiêm của Diêm 
Chúa. Ở đây mọi người đều lễ phép. Diêm Chúa tự thân ra cổng điện 
để đón Chúa Ba vào. Ông cũng biết chắp tay thành búp sen để chào 
Diệu Thiện. Vua cõi Âm mời Chúa Ba uống trà rồi truyền quân hầu 
đem lên dâng một trái đào. Trái đào được đặt trên một chiếc khay 
bằng ngọc. Vua ân cần mời Ni Cô ăn đào, nói rằng đó là một trái đào 
tiên, ăn vào thì phục hồi được sức khỏe. 


Vua hỏi thăm Chúa Ba để biết nàng đã được đi xem qua những cảnh 
tượng địa ngục chưa. Nghe Vua hỏi, Diệu Thiện nhớ lại tất cả những 
cảnh tượng đau thương và hãi hùng mà nàng vừa thấy. Nàng thương 
xót đến chảy nước mắt. Ni Cô chắp tay nhắm đôi mắt lại và phát 
nguyện cứu độ cho mọi loài. Định lực của Công Chúa rất mạnh; tâm 
niệm của Công Chúa rất thành; khiến cho thế giới địa ngục rúng 
động. Tiếng kêu thương của chúng sanh tự nhiên bặt dứt. Diêm Chúa 
chắp tay khen ngợi: 


- Đức từ bi của Ngài thật rộng lớn và mầu nhiệm. Những cảnh 
khổ dưới địa ngục đã giảm bớt rất nhiều nhờ tâm lực của Ngài. 
Thôi, quả nhân không dám giữ Ngài lâu. Xin cho người đưa 


7| Sự Tích Quan Âm Hương Tích 


Ngài trở về dương thế. Quả nhân tin chắc rằng Ngài sẽ tu hành 
rất tỉnh tiến và sẽ thành đạo ngay nội trong kiếp này. 


Nói xong, Vua bảo hai tên quỷ sứ đưa Chúa Ba về trần. Nhìn lại, 
Chúa Ba thấy hai tên quỷ sứ không còn là đầu trâu mặt ngựa nữa. Họ 
đã biến hình thành những người thường, mặt mũi hiền lành. Họ đưa 
Chúa Ba vượt qua mười cửa ngục. Tất cả những cảnh tượng não lòng 
mà Chúa thấy trước đây đã hoàn toàn biến mất. Địa ngục đã trở 
thành một nơi yên tĩnh và vắng vẻ. Tới một cây cầu bắc ngang qua 
sông, hai người lính hầu chắp tay thưa với Chúa Ba rằng bên kia sông 
là dương trần và bà chỉ cần vượt qua cầu là tới. Họ được lệnh không 
được sang bên kia bờ. Chúa Ba cám ơn hai người rồi nhẹ bước lên 
cầu. Tới giữa câu nhìn xuống nước, Chúa thấy nước chảy xiết quá. 
Chóng mặt, Chúa sấy chân rơi xuống sông. Vừa lúc ấy thì Chúa tỉnh 
dậy. 


Ni cô Diệu Thiện tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên núi, trong 
một bóng cây, hai tay bị trói sau lưng. Nàng nhớ lại những gì đã xẩy 
ra cho mình. Lính của Vua Cha tới đốt chùa. Mình bị Vua cha đem ra 
xử chém. Cọp trắng nhảy vào pháp trường mang mình đi. Mình ngất 
đi trên lưng cọp. Rồi mình nằm mơ thấy xuống thăm cõi Âm. Đây là 
đâu? Công Chúa tự hỏi. Có thể là cọp trắng đã đem mình lên đây. 
Chúa cảm thấy dây trói hai tay mình rất lỏng lẻo. Không nỡ để nàng 
bị đau, người lính đã chỉ quấn dây quanh hai cổ tay nàng cho có lệ. 
Lần gỡ một hồi, Ni sư Diệu Thiện tháo được tay ra. Vừa lúc ấy có 
nhạc ngựa văng vắng. Ni sư vừa đứng được dậy thì trước mặt cô xuất 
hiện một người trai trẻ dung mạo khôi ngô, tay câm cương ngựa, theo 
sau là một con ngựa hồng. Người đó cúi đầu chào. Công Chúa chắp 
hai tay đáp lễ. Người đó hỏi thăm Công Chúa là ai, tại sao lại đứng 
một mình trên chốn núi non quạnh quẽ này. Công Chúa Diệu Thiện 
kể cho người kia nghe về thân thế mình. Người trai trẻ nói cho Công 
Chúa biết là hiện Công Chúa đang ở trong địa phận nước Đại Việt 
trên dãy núi Tam Đảo thuộc địa phận tỉnh Sơn La. Người đang nói 
chuyện với Công Chúa là Hoàng Tử nước Đại Việt tên là Lý Phật Mã, 
đang một mình một ngựa đạo chơi những nơi non nước thanh tú của 
quê hương chàng. Nghe chuyện Công Chúa, Hoàng Tử rất lấy làm 


8l Sự Tích Quan Âm Hương Tích 


thương cảm. Tuy đã xuất gia và ăn mặc nâu sồng, Công Chúa vẫn 
đẹp như hồ sen một buổi sớm mai. Hoàng Tử câu hôn với Công 
Chúa, nói rằng nếu Công Chúa bằng lòng, chàng sẽ đưa Công Chúa 
về thành Thăng Long để trình với phụ vương là Vua Lý Thái Tổ. 
Chúa Ba thưa với Hoàng Tử Đại Việt là nàng đã nhất quyết muốn 
sống cuộc đời xuất gia rồi. Thái Tử Phật Mã cũng là người Phật tử nên 
hiểu ngay và rất kính trọng chí nguyện xuất gia của Chúa. Chàng nói: 


-_ Vậy thì xin Công Chúa ở lại nước Đại Việt mà tu hành cho tới 
khi thành đạo, đừng có trở vê bên quý quốc mà gặp hiểm nguy. 
Cách đây chừng mấy ngày đường, có một động đá rất đẹp, gọi 
là Động Hương Tích. Nếu Công Chúa bằng lòng, tôi sẽ đưa 
Công Chúa về đó để mà ẩn tu. Động Hương Tích thuộc về địa 
phận Làng Dục Khê, ở phủ Mỹ Đức, tỉnh Hà Đông. Tôi đã tới 
đấy hai lần và thấy chốn đó là một nơi tu hành rất thuận lợi. 


Thái Tử Phật Mã nhường ngựa cho Chúa Ba ngồi. Chàng câm cương 
dắt ngựa đi mãi, đi mãi; ba ngày sau thì tới được sơn phận Làng Dục 
Khê. 


Tới đây, Thái Tử buộc ngựa, thuê một chiếc thuyền nan, rồi mời Chúa 
Ba xuống thuyền. Chàng tự tay chèo thuyền đưa Chúa Ba đi. Con 
sông chảy quanh co giữa hai bờ núi. Cảnh tượng thật là mầu nhiệm. 
Từ màu trời, sắc nước cho đến hình cỏ bóng cây, nơi nào cũng đẹp. 
Thái Tử chỉ cho Chúa Ba xem một ngọn núi trông giống như một con 
voi phục. Chúa Ba thấy như voi đang đưa cái vòi của nó chúc xuống 
ruộng lúa. Bên đầu voi, rõ ràng là có một cái tai voi. Lên bờ, Thái Tử 
đưa Chúa Ba leo núi đi lên động Hương Tích. Hai người trèo tới xế 
chiều thì vào tới cửa động. Tới đây, Thái Tử xin phép trở vê Xóm Dục 
Khê kẻo trời tối. Sáng mai chàng phải lấy ngựa về kinh đô cho kịp hẹn 
với phụ vương. 

Tìm được nơi thuận lợi để tu hành, Chúa Ba mừng lắm. Tại động 
Hương Tích này, nàng có nơi tụng kinh, nơi ngồi thiền, nơi nằm ngủ, 
nơi giặt áo, nơi trồng rau. Trong thời gian tu học tại chùa Vũ Đoài, 
Chúa đã học được rất nhiêu điêu mà Chúa có thể đem ra ứng dụng. 


9 | Sự Tích Quan Âm Hương Tích 


Thực phẩm của Bà là trái cây, rau lá, và khoai củ đào được. Trong 
những tháng đầu, Bà không ăn một hạt ngũ cốc. Sau đó, có một bác 
tiêu phu lên núi đốn củi đã khám phá ra sự có mặt của Bà. Bác đem 
cúng đường một ít gạo để thỉnh thoảng Bà nấu cơm. Bà tu hành rất 
tính tiến. Trong lúc Bà ngồi thiền, chim và vượn thường tìm đến gân 
Bà. Chim và vượn thường kêu hót vang rừng, nhưng mỗi khi kéo tới 
gần Bà thì chúng im lặng. Có khi chúng hái các loại trái cây đem để 
trước mặt Bà. Nhiều khi xuất định thấy trái cây để sẵn trước mặt, Bà 
mỉm cười. Chim và vượn trong rừng chẳng mấy lúc đều đã trở thành 
bạn thân của ni cô Diệu Thiện. Có khi ngoài trái cây trong rừng, 
chúng còn hái đem tới cho Bà nhiều thứ lá lạ và thơm nữa. 


Tu hành được khoảng chừng bốn năm, trí tuệ của Chúa Ba bỗng 
nhiên bừng tỏa. Bà đã thấy được đạo. Ngồi ở hang động, Ba có thể 
nghe được tiếng kêu khóc của mọi loài trên thế giới. Ngồi ở trong 
động, Chúa có thể thấy được cảnh tượng khổ đau của muôn loài 
chúng sanh. Từ đó, Bà thỉnh thoảng xuống núi vào làng dạy đạo cho 
người lớn và thiếu nhi trong làng. Bà lại còn cứu giúp cho những 
người bệnh tật và nghèo khổ trong xóm. Thiếu nhỉ tới học đạo với Bà 
rất đông. Bà dạy cho thiếu nhi nào văn hóa, nào đạo đức, nào tình 
thương và nào hành động. Có hai thiếu nhi xin được theo Bà vào núi 
để học đạo, một trai, một gái. Em trai là con mồ côi, được Bà đặt tên là 
Thiện Tài. Em gái là con một người dân chài. Nó đã được Bà cứu cho 
khỏi chết đuối một lần gần bến Đục. Bà đặt cho nó tên Long Nữ. 


Thiện Tài và Long Nữ đều là những thiếu nhi thông minh, nên học 
đâu hiểu đấy. Ba thầy trò sống trên động Hương Tích rất tương đắc. 
Ngoài việc học chữ, học kinh, thiên tọa và kinh hành, hai thiếu nhi 
còn biết trồng rau, trồng khoai và trỉa bắp. Họ còn theo thầy đi hái các 
thứ dược thảo trong rừng để về làm thuốc chữa bệnh cho dân làng. 
Tiếng đồn vang từ hai thôn Dục Khê và Yến Vĩ tới khắp cả phủ Mỹ 
Đức, là trên động Hương Tích có một tiên nhân có thể chữa lành cho 
nhiều người bệnh, kể cả những cơn bệnh thập tử nhất sinh. Thiện Tài 
và Long Nữ chưa biết Chúa Ba là một bà công chúa nước ngoài. Họ 
chỉ biết là thây họ là một người có trí tuệ cao vời và tình thương rộng 


10 | Sự Tích Quan Âm Hương Tích 


lớn. Bà thường nhắc với hai trẻ rằng làm thuốc mà hay là nhờ ở sự 
hiểu biết và lòng thương yêu. 


Hai người đệ tử của Chúa Ba đều siêng năng và can đảm. Cả hai đêu 
tu học tinh tiến. Họ trở nên những người phụ tá đắc lực của Chúa Ba. 
Họ rất thương yêu và cung kính Bà, nhưng họ chưa biết rằng Bà đã 
đắc đạo, đã thành Phật, nghĩa là đã trở nên một bực giác ngộ lớn. Có 
đêm nhìn vào động trong, họ thấy ánh sáng chói lòa. Thây của họ 
ngồi tĩnh tọa trong ấy và ánh sáng phát ra từ trên trán và khắp châu 
thân. Có những buổi sáng ngồi nghe Bà giảng kinh bên bờ suối, hai 
người nhận thấy chim chóc trên rừng bay đến đậu thật nhiều trên 
những cành cây kế cận và cá ở dưới nước cũng đến gần để chăm chú 
nghe kinh. Cả hai người tâm nguyện sẽ tu để đạt tới trình độ của 
thây. 


Một buổi sáng nọ, khi vào động trong để dâng trà nước cho thây, 
Long Nữ thấy thầy mình ngồi yên trên thạch bàn, hai mắt lộ vẻ buồn. 
Long Nữ bạch hỏi thì Bà bảo là thân phụ của Bà đang bị tai nạn, Bà 
phải đi cứu chữa. Long Nữ hỏi chừng nào đi thì Bà không trả lời. Bà 
chỉ đặn là suốt buổi sáng ngày hôm ấy, hai anh em đừng vào trong 


động, để yên cho Bà ngồi nhập định. 


Trong định Bà thấy Vua Diệu Trang Vương nằm bệnh trong cung ở 
nước Hưng Lâm, tay chân bại liệt. Bà thấy nghiệp xấu mà Vua cha đã 
gây trong quá khứ bây giờ đang trở lại làm hại người. Trước đây, Vua 
đã từng tạo ra nhiều cuộc chiến tranh, khiến cho hàng ngàn người 
thiệt mạng. Vua lại còn có bản tính kiêu hãnh và nóng nảy khiến cho 
hành động của Vua thường thiếu sáng suốt. Hiện giờ trên giường 
bệnh, Vua đau đớn không sao kể xiết. Tất cả các thây thuốc giỏi trong 
nước đã chịu bó tay. Vua truyền yết bảng khắp trong nhân gian, hứa 
rằng ai chữa lành bệnh cho Vua thì sẽ được Vua truyền ngôi báu. 
Không rời khỏi động Hương Tích, Chúa Ba dùng thân lực hóa thân 
làm một ông thây thuốc già tới trước cửa cung điện, giật lấy tấm 
bảng, đòi vào chữa bệnh cho Vua. Quân hầu đưa người thây thuốc già 
vào cung chẩn bệnh. 


11 | Sự Tích Quan Âm Hương Tích 


Ông thầy thuốc tâu với Vua rằng bệnh Vua là bệnh nan y, chỉ có thể 
chữa trị được bằng cách đi xin một cánh tay và một con mắt của một 
vị tiên nhân tu hành đắc đạo về để luyện thuốc uống. Ai cũng cho đó 
là điêu không thể làm được. Vua nói: 


- _ Ai lại chịu cho mình cắt tay và móc mắt bao giờ? 
Ông thầy thuốc quỳ tâu: 


-_ Hạ nhân có biết một vị tiên nữ đắc đạo trên núi Hương Tích ở 
nước Đại Việt. Đó là một bậc Bồ Tát có lòng từ bi rất lớn. Nếu bệ 
hạ cho một phái đoàn sang xin thì chắc chắn là người sẽ ban cho 
tay và mắt. 


Rồi ông thầy thuốc vẽ bản đồ, chỉ đường cho phái đoàn sang nước 
Đại Việt. Riêng ông, ông ở lại trong cung để làm con tin. Các quan nói 
nếu phái đoàn đi về mà không xin được mắt và tay tiên nhân thì ông 


thầy thuốc sẽ bị đem ra xử trảm. 


Phái đoàn nước Hưng Lâm tới được Làng Dục Khê sau ba mươi ngày 
trèo non lặn suối. Thiện Tài và Long Nữ được thây phái ra bến Đục 
rước họ lên động. Bà móc một con mắt bên trái và chặt cánh tay trái 


trao cho phái đoàn đem về. 


Với tay và mắt ấy, ông thầy thuốc chế nên một thứ linh dược chữa 
được cho Vua Diệu Trang Vương lành một bên thân thể. Vua đã có 
thể cử động được tay trái và chân trái, nhưng tay phải và chân phải 
của Vua vẫn giữ nguyên tình trạng cũ. Ông thầy thuốc đề nghị là phải 


xin nốt con mắt và cánh tay còn lại của tiên nhân. 


Vua, Hoàng Hậu và các quan ai cũng thấy điều đó là quá mức. 
Nhưng ông thây thuốc đã quỳ xuống tâu: 


-_ Người tu hành có tâm địa rộng rãi không bến bờ. Hạ thần tin 
chắc nếu bệ hạ cho người đến xin, đức Bồ Tát sẽ vui lòng bố thí. 


Phái đoàn lại lên đường và xin được mắt phải và tay phải của Chúa 
Ba. Lần này, Vua được hoàn toàn bình phục. Trong lòng Vua, cũng 
như trong lòng Hoàng Hậu, nảy sinh ra một tâm niệm biết ơn và cảm 


12 l| Sự Tích Quan Âm Hương Tích 


phục. Trung thành với lời hứa, Vua truyền lệnh chuẩn bị làm lễ trao 
truyền ngôi báu cho vị lương y già. Trong thời gian bệnh hoạn, Vua 
đã có dịp hồi tưởng lại quãng đời quá khứ của mình và thấy được 
những sai lầm mà Vua đã mắc phải. Vua nguyện sám hối và sống cho 
xứng đáng với tấm lòng quảng đại của bậc tiên nhân bồ tát bên nước 
Đại Việt. Vua thành thực muốn truyền ngôi báu cho ân nhân mình là 
ông thầy thuốc. Nhưng vị lương y này không nhận. Ông bảo phận sự 
của ông là chữa bệnh cứu người chứ không phải là câm quyền chính 
trị. Ông thây thuốc từ biệt ra đi không nhận bất cứ một sự đền ơn nào 
của Vua. Vua rất lấy làm cảm phục. Vua truyền lệnh sắm sửa xe loan 
để Vua và Hoàng Hậu thân hành sang nước Đại Việt bái kiến và cảm 


tạ tiên nhân. 


Vua, Hoàng Hậu và đoàn hộ giá vừa ra khỏi biên giới thì có âm mưu 
đảo chính tại nước Hưng Lâm. Các phò mã của Vua Diệu Trang 
Vương là những người chủ chốt cuộc âm mưu. Họ dùng quân đội lật 
đổ chính quyền và chiếm đoạt ngôi báu. Phò mã thứ nhất, chồng của 
công chúa Diệu Thanh, lên làm Vua. Phò mã thứ hai, chông của công 
chúa Diệu Âm, lên làm tể tướng. Họ đem giam vào ngục tối tất cả mọi 
thành phần chống đối trong đó có công chúa Diệu Thanh, công chúa 
Diệu Âm và các quan đại thần nhiếp chính. 


Tại động Hương Tích, Chúa Ba thấy được tất cả những điều ấy. Bà 
thấy trong ngục tối hai chị trở nên tỉnh thức, và bắt đầu ăn chay, ngồi 
thiền và niệm Phật. Lập tức Bà cùng hai vị đệ tử tọa thiên nhập định 
và hóa thân đi về nước Hưng Lâm để giải cứu đất nước. Ba thầy trò 
hóa thân thành ba người học trò. Chỉ trong vòng năm hôm, họ điều 
động được dân chúng và quân đội chiếm lại chính quyền, giải phóng 
tất cả những người bị giam cầm và đưa quyên bính lại cho quan đại 
thần nhiếp chính. 


Công việc xong xuôi họ đưa hai công chúa Diệu Thanh và Diệu Âm 
lên đường đuổi theo phái đoàn hành hương của Vua và Hoàng Hậu. 
Mười hôm sau, hai công chúa theo kịp và tháp tùng vào phái đoàn. Ba 
người học trò sau khi hộ tống hai công chúa theo kịp phái đoàn hoàng 
gia, đã giã từ để trở về kinh đô nước Hưng Lâm. Trên con đường về 


13 l Sự Tích Quan Âm Hương Tích 


núi Hương Tích, hai công chúa kể lại mọi tình tiết về cuộc đảo chính 
cho Vua và Hoàng Hậu nghe. Vua và Hoàng Hậu một lòng tiếp tục 
cuộc hành hương sang Đại Việt. 


Ở núi Hương Tích, Thiện Tài và Long Nữ chuẩn bị tiếp phái đoàn 
hoàng gia. Hai người đệ tử của Chúa Ba bây giờ đã biết rõ tung tích 
Bà. Họ rất sung sướng được làm những người đệ tử thân cận nhất của 
Bà mà họ biết là một vị Bồ Tát lớn. Thầy của họ đã thành Phật nên có 
cả ngàn mắt ngàn tay. Nhận thức và hành động của Bà thật là quảng 
đại, không thể đo lường. Cho đi hai cánh tay và hai con mắt mà pháp 
thân của Bà vẫn không hề suy suyển. Hóa thân của Bà còn là vô số vô 


biên. 


Sáng hôm đó, biết là phái đoàn hoàng gia nước Hưng Lâm tới nên hai 
anh em Thiện Tài và Long Nữ đã đợi sẵn ở Bến Đục với một chiếc 
thuyền rộng. Hai người giả dạng làm người đưa thuyền. Họ rước 
Vua, Hoàng Hậu và hai công chúa lên thuyền. Đoàn tùy tùng phải ở 
lại bến để đợi lệnh. Thuyền lướt nhẹ trên dòng sông ¡im lặng. Hai 
người chèo thuyền cũng lặng thỉnh. Ai cũng lặng yên ngắm trời, 
ngắm mây, ngắm núi, ngắm nước. Cảnh tượng Hương Sơn thật là 
thanh tú, mầu nhiệm. Tới bến, mọi người bắt đầu leo trèo để lên động 
Hương Tích. 


Lên tới động Thiện Tài mời Vua, Hoàng Hậu và hai công chúa ngôi 
nghỉ trên những tấm thạch bàn ở trước cửa động trong khi Long Nữ 
đi nấu nước hồng mai làm trà thết đãi. Trên núi Hương Tích có rất 
nhiều gốc mai già cằn côi. Ba thầy trò đã đốn những gốc mai ấy và 
chẻ ra để làm trà uống, rất thơm. Họ gọi đó là thiền trà. Gỗ mai màu 
hồng nên trà cũng màu hồng. Sau khi mọi người đã nghỉ ngơi và 
uống trà, Long Nữ đứng dậy chỉ đường cho Vua, Hoàng Hậu và hai 
công chúa vào động. Long Nữ đã được lệnh Phật Bà đứng hầu ngoài 
cửa động với sư huynh Thiện Tài. 


Vua, Hoàng Hậu và hai công chúa từ từ tiến vào trong động. Cảnh 
tượng trang nghiêm và lặng lẽ. Tuy họ đi rất nhẹ mà bước chân họ 
vẫn có âm vang vào trong lòng động sâu thắm. Muôn ngàn thạch nhủ 


14 | Sự Tích Quan Âm Hương Tích 


rũ xuống, như những chiếc màn từ trần động buông xuống đủ màu. 
Ánh sáng yếu dần. Mọi người dừng lại trước một cái rèm thạch nhủ 
như ngăn cách Động Trong và Động Ngoài. Đứng phía trước rèm, 
Vua Diệu Trang Vương kính cẩn lên tiếng chào vị tiên nhân đã từng 
cứu mạng cho mình: 


-_ Chúng tôi là phái đoàn hoàng gia nước Hưng Lâm kính cẩn xin 


ra mắt tiên nữ. 


Những âm thanh vang vào vách động và vọng lại tai bốn người. Sau 
đó là im lặng. Không có tiếng trả lời của Bồ Tát. Vua nhìn Hoàng Hậu 
bảo nhẹ: 


-_ Trẫm là đàn ông, không tiện đi vào sau rèm. Hoàng Hậu thử đi 


vào phía trong xem tiên nữ có mặt trong ấy hay không. 


Hoàng Hậu tuân lệnh Vua, một mình rón rén bước vào phía bên kia 
bức màn thạch nhũ. Động Trong êm mát và thâm nghiêm, nhưng lại 
tối hơn Động Ngoài. Định thần nhìn kỹ, Hoàng Hậu thấy đứng trên 
bệ đá một người con gái tóc buông dài phía sau lưng, hai mắt bị 
khoét, hai cánh tay bị chặt cụt, máu đang chảy từng giọt xuống nên 
thạch động. 


Phật Bà đã hóa thân làm Chúa Ba hồi còn mười chín tuổi để cho 
Hoàng Hiậu có thể nhận ra đó là con gái út của mình. 


Nhận ra được tiên nữ vốn là Chúa Ba, Hoàng Hậu xúc động kêu lên 
một tiếng và ngã ra bất tỉnh. 


Nghe tiếng kêu, hai công chúa Diệu Thanh và Diệu Âm lật đật chạy 
vào và đỡ Hoàng Hậu dậy. Vua Diệu Trang Vương cũng vội vã chạy 
vào. Hoàng Hậu đã tỉnh. Bà khóc lóc trong vòng tay hai người con gái 
lớn. Nhận ra Chúa Ba trong tình trạng không mắt không tay, Vua 
cũng xúc động ôm mặt khóc. Vua đâu có ngờ con gái út mình còn 
sống sót, đã thoát được ra nước ngoài để tu hành cho đến thành Phật 
thành Tiên. 


15 l| Sự Tích Quan Âm Hương Tích 


Chúa Ba từ trên bệ đá cũng đã bước xuống. Chúa mời mọi người ngồi 
trên những cái bệ đá. Rồi Chúa kể cho cha mẹ và hai chị nghe về cuộc 
đời tu học của mình. Vua rất lấy làm ân hận. Vua nói: 


- Cha đã lầm đường lạc nẻo, may nhờ có con tu hành đắc đạo nên 
không những đã cứu mạng cha mà còn cứu được cả quê hương. 
Con ơi, vì lỗi lầm của cha mà nay con đã trở thành không mắt 
không tay, cha biết làm sao để cho con khôi phục lại hình hài 
như cũ? 


Nói xong Vua úp mặt trong tay khóc. Chúa Ba thưa: 


-_ Nếu phụ vương và mẫu hậu phát đại nguyện từ nay bỏ đữ làm 
lành, tinh tiến tu học để đoạn trừ phiền não và cứu độ chúng 
sanh thì chắc là con sẽ khôi phục lại được hình hài như thuở 
trước. 


Nghe con nói như vậy, Vua và Hoàng Hậu cùng quỳ xuống chắp tay 
và cúi đầu phát lời thề trọng đại. Vua trang trọng hứa: 


-_ Lạy chư Phật trong mười phương, chúng con xi nguyện từ đây 
sẽ nô lực tu học để diệt lần tham lam, sân hận và si mê, và xin cố 


găng hết sức để bảo vệ sự sống cho mọi người và mọi loài. 


Khi Vua và Hoàng Hậu ngửng đầu lên thì phép mầu đã hiển hiện: 
công chúa Diệu Thiện đã khôi phục được hai mắt và hai tay, hoàn 
toàn lành lặn như mười năm về trước. Cả bốn người mừng rỡ tới ôm 
lấy công chúa khóc. 


Sau đó Vua, Hoàng Hậu và hai công chúa lớn ở lại học đạo với Chúa 


Ba trọn một năm trời trước khi lên đường trở về quê cũ. 


Tiếng đồn tại núi Hương Tích có người tu hành đắc đạo cứu độ được 
cho vô lượng vô số chúng sanh đã lan rộng từ tỉnh Hà Đông đến các 
tỉnh kế cận và lên tới kinh đô. Vua Lý Thái Tông nghe tin liền tổ chức 
một cuộc hành hương về viếng Phật Bà tại động Hương tích. Vua 
chính là thái tử Phật Mã của mười năm trước, người đã đưa lối chỉ 


16 Ì Sự Tích Quan Âm Hương Tích 


đường cho Chúa Ba về tu tại động Hương Sơn. Vua đem theo rất 
nhiều bông sen trắng để cúng dường. Đó là vào mùa hè năm Đinh Ty. 


Nghe đồn Vua đã được gặp mặt Phật Bà Hương Tích để chiêm bái và 
nghe Bà thuyết pháp. Vua rất khâm phục đức độ, trí tuệ và hành 
động của Bà. Về triều, Vua ban chỉ bố cáo với thần dân khắp xứ Đại 
Việt là một đức Bồ Tát Quan Âm đã tu hành đắc đạo ở nước Đại Việt. 
Danh hiệu của Bà tại đây là Đức Quan Âm Nam Hải. 


17 l|Sự Tích Quan Âm Hương Tích 


